DIÊN GIẢI 
KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA 


` 





HT THÔNG BỬU 
-—-OÚO--- 
Nguồn 
htíp:/www.thuvienhoasen.0rg 
Chuyển sang ebook 30-6-2009 
Người thực hiện : 
Nam Thiên - namfhien(Qgrmmail.com 
Link 1udio Tại Websiue hffp:⁄www.phafphaponlÌine.or 





MỤC LỤC 
L MỞ ĐÈ 
II. NỘI DƯNG 
II. TÓM KẾT 
-—-OÔO--- 
I. MỞ ĐÈ 


Nhà văn viết một quyền sách kiệt tác mà không đặt đúng tên thì quyền 
sách mất một nửa giá trị. Đứng về phương diện tôn giáo, người đọc, tụng 
kinh điển mà không hiểu ý nghĩa tên quyền kinh thì việc đọc, tụng ấy không 
đạt sự lợi ích trọn vẹn. 


Hội Pháp Hoa của Nhật Bản, hơn sáu mươi triệu hội viên, trình độ chênh 
lệch, nên chủ hướng của Hội là chỉ phổ truyền có một câu chuyện niệm đề 
kinh : Nam mô Đại thừa Diệu pháp Liên hoa kinh. Trước khi niệm, được 
nghe diễn giảng. Khi nào liễu nghĩa từng chữ của đề kinh, lúc bấy giờ mới 
hạ thủ công phu, tức là mới chuyên chú niệm và trì đề kinh. Niệm và trì chứ 
không còn ở thời kỳ đọc và tụng. Việt Nam hơn Nhật Bản là hành Tăng, tín 
đồ tu Pháp Hoa kinh, tu trọn bộ, ít nhất cũng phẩm Phố Môn (phẩm thứ 25). 


Luyện nhĩ căn viên thông, quán chiếu và thọ trì để chứng đắc Diệu Âm — 
Quán thế Âm — Phạm Âm - Hải Triều Âm — Thắng Bí Thế Gian Âm. Nhưng 
mà buôn thay, người ta chỉ tu chín chữ, tức là chỉ có đề kinh Pháp Hoa, 
nhưng mà người ta niệm và trì, còn mình tu đến trọn bộ, hoặc một phẩm 
song mình chủ yếu chỉ đọc hoặc tụng thôi. Cho nên tình hình và thành tựu 
thu được cũng khác xa nhau. Đọc tụng khác xa với thọ trì, cúng Phật khác 
với tu Phật. 


Vậy nên, tại Đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa — Tổ đình Quán Thế Âm chủ 
trương "đọc tụng thụ trì" kinh Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa (toàn bộ ). 
Nhưng trước khi đọc tụng trì thì vị tu học cần phải "liễu nghĩa" kinh. Muốn 
liễu nghĩa hoặc hiểu nghĩa kinh thì trước hết phải hiểu đề kinh, để rồi liễu 
nghĩa đề kinh. 


——-O0O--- 
II. NỘI DUNG 


Đề kinh Pháp Hoa, nếu tính theo số chữ để trì niệm thì có chín chữ : 
"Nam mô Đại thừa Diệu pháp Liên Hoa kinh". Nếu tính đúng theo tên đề Bộ 
kinh thì có mười bốn chữ : "Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát 
Pháp, Phật Sở Hộ Niệm”. 


Giải nghĩa đại cương chín chữ : 
1. Nam mô : 


Nam mô (Namah) còn đọc là nẵng mô, na ma, nẵng mạc... dịch nghĩa là : 
Quy y, quy mạng, lê bái, cúng dường, cứu ngã, độ nhân... 


2. Đại thừu : 


Thừa nghĩa là thặng. Thặng dịhc nghĩa là xe, chiếc xe lớn. Ý nói pháp 
môn Tiểu thừa chỉ lo độ mình còn pháp môn Đại thừa ví như chiếc xe lớn, tự 
chở mình và chở nhiều người khác, loài khác. Kinh Đại thừa là những bộ 
kinh rộng độ cho các pháp giới chúng sinh đến đích thành Phật. Trong 
những Bộ kinh Đại thừa chia làm hai loại : Quyền Đại thừa và Thực đại 
thừa. Kinh Pháp Hoa là bộ kinh thuộc về Thực Đại thừa. 


Tu theo kinh điển Đại thừa đúng nghĩa là không chỉ đọc suông, dù đọc tụng 
thông suôt, kê cả thuộc rành rẽ từng câu, từng chữ cũng chưa phải tu theo 


Đại thừa. Phải hiểu nghĩa kinh. Phải thực hành đúng phương pháp kinh 
hướng dân. Phải áp dụng lời kinh vào đời sông hàng ngày của chính mình và 
nhiêu người, nhiêu loài chung quanh mình. 


$. Diệu Pháp : 


Thế nào là pháp Diệu ? Toàn bộ kinh, câu nào, chữ nào cũng đều là 
pháp Diệu cả. Nàng rồng tám tuổi nghe kinh Pháp Hoa liền đắc quả thành 
Phật trong nháy mắt. Năm ngàn người bỏ pháp hội ra đi. Hiện bảo tháp từ 
đất vọt lên... mỗi mỗi đều là pháp Diệu. 


Từ pháp thô, tu chuyên sang pháp tế. Từ pháp tế tu luyện chuyên sang pháp 
v1 thì ai ai cũng có thê tu luyện được. Nhưng từ pháp VI, tu luyện để chuyên 
sang pháp Diệu thì rất ít người chứng đắc, nhưng cũng còn có người đắc. Từ 
Diệu nhập vào Diệu hữu thì trong giới tu học Phật chưa có số đông. 


Gom Tạp niệm về Chính niệm vẫn chưa là Diệu. Từ Chính niệm tung trải ra 
Vạn niệm vẫn chưa là Diệu. Từ Vạn niệm quy về Tam niệm (pháp môn Tịnh 
độ) vẫn chưa là pháp Diệu. Từ Tam niệm quay về Nhị niệm (pháp môn 
Thiền quán, kể cả Trung quán song chiếu) cũng chưa là pháp Diệu. Từ Nhị 
niệm bừng khai Nhất niệm (tức là Vô ngôn, vô tự) cũng chưa là pháp Diệu. 
Khi nào chứng đắc Vô Sinh Pháp Nhẫn, khi nào Ưng Vô Sở Trụ, khi nào Trí 
Đạt Vô Sinh, khi nào Diệu Âm, Quán Thế Âm, Phạm Âm, Hải Triều Âm, 
khi nào đắc Tổng trì, khi nào đắc Diệu Trang Nghiêm Vương, khi nảo trải 
hạnh nguyện Phổ Hiên... lúc bấy giờ mới gọi là pháp Diệu. 


4. Liên Hoa : 


Giải nghĩa Liên Hoa là bông sen thì ai mà không biết ! Đồng ý là 
trong các loài hoa thì hoa sen là loài hoa có nhiều đặc biệt hơn các loài hoa 
khác. Nhưng tại sao Đức Phật lại mượn tên loài hoa này để đặt đề tên bộ 
kinh quan trọng ? Chúng ta sẽ được giải thích rằng : kinh Diệu Pháp là kinh 
nêu rõ phương pháp tu chứng Diệu hữu, dành cho những ai nhập tràn mà 
không nhiễm trần. Bông sen là loài hoa vào bùn không nhiễm bùn, cho nên 
Đức Phật mới mượn tên loài hoa này để đặt tên cho đề của bộ kinh. 


Thứ nhì, ai chịu trầm tư để đạt cả lý lẫn sự thuộc về sức sống của loài hoa 
này thì người ấy ngộ được lý tám chiều của Bát Nhã. Đồng ý Bát Nhã không 
đơn thuần ở lý tám chiều, nhưng nếu không mở cửa nguyên lý tám chiều thì 
hỏi đến bao giờ nhập vào nhà Bát Nhã ? Kinh Pháp Hoa không đơn thuần ở 
nguyên lý Nhất thừa, mà nó hàm chứa tất cả nguyên lý Bát Nhã. Cầu một 


cây và thuyền thủng đáy nằm song song với nhau và cùng chung một lợi ích. 
Đó là giúp người sang sông. Khi đã sang bờ rồi thì ai còn cần thuyền thủng 
đáy hoặc câu một cây đê làm gì nữa. Khi đã giải thoát, đã chứng đắc quả vị 
chính giác rồi thì còn cần nương tựa Pháp Hoa, Bát Nhã làm gì nữa ? Nhưng 
khi chưa giác ngộ mà không y theo phương pháp Diệu hữu của Pháp Hoa để 
tu thì làm sao chứng đắc "Chân không" của Bát Nhã ? Chân không và Diệu 
hữu cả hai đều thân thiết. Nếu thiếu một thì người tu luyện không bao giờ 
chứng đắc. Phải trung quán song chiếu, nghĩa là phải quán giả và quán Chân 
không. Một mình Tẻ Thiên đến thời kỳ đó phải có hai tên : Tôn Hành giả và 
Tôn Ngộ Không, tức là phải trung quán song chiếu, tức là quán và chiếu , 
chiếu cả giả lẫn không. 

Còn nhiều nguyên do để hoa sen được ghi tên vào đề bộ kinh Diệu Pháp 
Liên Hoa, nhưng nếu có giải thêm hàng trăm nguyên do nữa thì cũng là phụ 
mà thôi. Điều đáng hiểu mà chúng ta chăng chịu hiểu và điều này là điểm 
chính yếu của danh từ hoa sen được ghép với bộ kinh Pháp Diệu, để thành 
đề kinh Diệu Pháp Liên Hoa, đó là cái hoa sen nở trên đầu của mỗi người, 
cũng như hoa sen ngàn cánh nở nơi nhục kế của Đức Phật tại Hội thuyết 
kinh Thủ Lăng Nghiêm vậy ! 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm không phải khởi từ miệng của Đức Phật Thích Ca 
Mâu NI, mà là do một Đức Hoá Phật, tức là Đức Phật Thích Ca hóa thêm 
một đức Phật Thích Ca thứ hai. Lúc ấy trên đỉnh đầu Đức Phật Thích Ca có 
Đức Phật thứ hai, ngồi trên hoa sen ngàn cánh, tuyên thuyết thần chú Thủ 
Lăng Nghiêm : 


Bấy giờ Đức Phật 
Từ giữa nhục kế 
Phóng trăm hào quang 
Giữa mối vọt mạnh 
Ngàn cánh sen báu 
Hoá thán Đức Phát 
Ngôi giữa hoa sen 


Đảnh phóng mười sảng 


Trăm bảu quang mình 
Đẩu hiện rỗ ràng 
Thân Kim Cương chấn tích 
Mười cát sông Hằng 
Cẩm chày chống núi 
Đây khắp hư không 
Đại chúng nhìn thấy 
Kinh sợ thưa rằng 
Câu Phật thương cứu 
Nhất tâm nghe Phật 
Đức Phát trên đảnh 
Phóng quang chiếu xa 
Tuyên thuyết thân chú. 
Kinh Thủ Lăng Nghiêm là thời kỳ hoa sen ngàn cánh nở nơi đỉnh đầu 
của Đức Thê Tôn. Kinh Pháp Hoa thì hoa sen hợp với kinh Đại thừa Pháp 
Diệu thành tên bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. 


Vậy trình độ thọ trì kinh Pháp Hoa là trình độ đọc, tụng để hiểu biết và hành 
trì theo phương pháp - vi diệu, hầu giúp cho trăm dây thần kinh nơi Bách hội 
của mỗi hành giả, mỗi dây thần kinh toả mười tia sáng. Ngàn tia sáng trên 
đỉnh đầu thành một hoa sen bằng ánh sáng. Ngàn cánh sen nở nơi hành giả 
Pháp Hoa kinh, điều kiện sơ khởi bắt buộc phải hợp đủ bốn chữ : Diệu Pháp 
và Liên Hoa. 


Có pháp Diệu mà không dám nhập trần thì chỉ mới đạt có một nửa. Trái lại, 
nếu nhập trần mà thiếu pháp Diệu thì lại càng thiếu. sót hơn, Nhập trần 
không nhiễm trần, đó là Liên Hoa. Không nhiễm trần vẫn chưa đủ, cần phải 
nở hoa giống như sen. Nở hoa vẫn chưa đủ, cần phải tỏa hương, phơi nhụy, 


hiến đời. Tỏa hương, phơi nhuy vẫn chưa đủ, cần phải có hạt quả hiện tiền 
(hoa quả đông thời). 


Nói chung là chắng những bắt chước hoa sen, sống đúng như cách sống của 
hoa sen mà chính bản thân mình nơi đỉnh đầu phải nở một hoa sen ngàn tia 
sáng, như Đức Phật ở Hội Thủ Lăng Nghiêm. Như thế mới gọi là Liên Hoa, 
như thế mới gọi là Diệu Pháp. 


--Oo0O--- 
5. Kinh : 


Kinh và Sách, hai ý nghĩa khác nhau. Sách thuộc diện văn hoá dòng đời, 
kinh thuộc diện lời giáo huấn của tôn giáo. Sách nặng về phần vật thể, kinh 
nặng về tâm linh, cũng có bao gồm vật thể. Kinh năm riêng địa hạt tôn giáo. 
Mỗi tôn giáo cómột số quy ước vềkinh của tôn giáo đó : kinh Vệ Đà của đạo 
Bà La Môn, kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước của đạo Ki Tô... riêng đạo 
Phật thì lời dạy của Đức Phật Thích Ca, trong đó có một số lời đối thoại của 
hàng Bồ tát, hàng trời, thần, quỷ, rồng, người. Suốt 49 năm trên lịch trình 
truyền bá của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, giáo pháp của Ngài được chia làm 
ba phần : Kinh - Luật - Luận. Kinh cũng có nghĩa là xâu kết từng lời dạy 
thành một hệ có sau trước. Bài học này chỉ nêu khái nệm về chữ kinh, chứ 
giảng giải về chữ kinh thì còn nhiều chỉ tiết. Xin quý vị tham khảo sâu về 
chữ kinh nơi các tài liệu liên quan. 


---OoÔO--- 
Kinh Pháp Hoa 


Chữ kinh này thuộc về kinh chứ không phải luật, luận, do Đức Phật Thích 
Ca Mâu Ni và chư vị Bồ Tát tuyên thuyết tại Hội Pháp Hoa, núi Linh Thứu 
(Aán Độ). Ngoài những lời dạy của Đức Phật và Bồ Tát thì còn có một số 
câu đối thoại của thính chúng tại Hội Thượng Pháp Hoa. Sau khi Đức Phật 
nhập Niết Bàn, trưởng lão Ma Ha Ca Diếp tập hợp một ngàn vị Thánh Tăng 
để kết tập giáo pháp của Đức Phật lại thành hệ thống. Cũng ví như sợi chỉ 
kết những hạt chuỗi lại thành một xâu chuỗi vậy ! 


Đại hội kết tập này, do ngài Tôn Giả A Nan tường thuật, chín trăm chín 
mươi chín vị Thánh Tăng nghe và đông ý thì Ban biên tập mới ghi chép vào 
lá bôi, sau này mới có ân bản ân hành phô biên sâu rộng. Đại hội kêt tập này 


tuy kết tập nhiều bộ kinh, nhưng bộ kinh quan trọng nhất, có tính tổng quát, 
đó là bộ kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. 


——-O0O--- 
II. TÓM KÉT 


Bài viết này trình bày đại cương những nét cần thiết về tên của đề bộ 
kinh Pháp Hoa, gọi cho đủ là Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Giáo Bồ 
Tát Pháp, Chư Phật Sở Hộ Niệm. Dù tóm lược đại cương, nhưng chúng tôi 
hy vọng giới học Phật, nhất là các vị hành giả Pháp Hoa kinh dễ dàng năm 
bắt phần thực dụng của các phẩm kinh, toàn bộ kinh. 


Bài viết giới hạn số trang, nên không tài nào đầy đủ mọi dẫn chứng, nhất là 
phần giải nghĩa văn tự. Mong sự cảm thông và xin mời chúng ta cùng thẩm 
sâu từng bài học, tiếp tục đi sâu vào từng phẩm kinh của toàn bộ kinh. Cũng 
xin lưu ý và xin lỗi quý độc giả, các bài giảng Pháp Hoa kinh là chủ đích đến 
với hành giả Pháp Hoa, chứ không thể vừa ý đối với độc giả, xin quý vị độc 
ø1ả niệm tình tùy hỷ : 

Phật pháp chẳng lìa thể gian pháp 


Bóng sen chăng rời bùn 


Kinh Diệu Pháp Liên Hoa chăng lìa xa phương pháp sống của mọi người 
giữa dòng đời trong đục. 


Cầu nguyện Phật Tổ gia hộ chúng ta, chư Thiên giới, chư tôn Hộ pháp hộ trợ 
chúng ta sớm liêu thông Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa kinh. Bộ kinh tôi 
tôn, tôi mật và thù thăng nhât, một bảo pháp chung của muôn loài.... 


(Còn tiếp) 


(Tạp-chí nghiên-cứu Phật học số 2/2001) 


_—-O0O--- 


HÉT 


